Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 


HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


_NIKAYA PHÂN LOẠI - CHỦ ĐÈ4đi. “7 ?Y 733 


VUA PASENADI 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


To 5e. 2 
1. Cung kính hạ mình trước Thể Tôn - Kinh PHÁP 

TRANG NGHIÊM - 89 Trung II, 613............. 8 
2 Có chư Thiên không - = Kinh 

KANNAKATTHALA - 90 Trung II, 627 .....21 
3 Kinh ANGULIMALA - 86 Trung II, 577 .....37 
4 Kinh BAHITIKA - 88 Trung II, 603............. Si 
5 Kinh NGƯỜI KOSALA - Tăng II, 396......... 62 
6 Kinh Trưởng Lão NI Khemà — Tương IV, 577 

"1.1. 64 
7 Kinh Tương Ung Kosala - Tương L, 159.......72 
8 Kinh ÁI SANH- 87 Trung II, 591............... 141 
9 Đầu cúi rạp xuống - Kinh KOSALÀ - Tăng IV, 


VUA PASENADI l| 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


VUA PASENADI 2 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


VUA PASENADI 3 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


VUA PASENADI 4 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


VUA PASENADI 5 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


VUA PASENADI 6 


VUA PASENADI 


1 Cung kính hạ mình trước Thế Tôn - 
Kinh PHÁP TRANG NGHIÊM - 89 
Trung HH, 613 


KINH PHÁP TRANG NGHIÊM 
(Dhammacetfiya sutfam) 


- Bài kinh số 89 — Trung II, 61 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka 
(Thích-ca). Medalumpa là một thị trần của dân 
chúng Sakka. Lúc bây giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala đi đên Nangaraka vì có một vài công việc. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Digha 
Karayana: 

— Này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù 
thăng, ta muôn đi đên các thượng uyên đê ngăm 
phong cảnh. 

— Thưa vâng, Đại vương. 

Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước 


Kosala, cho sửa soạn các cô xe thù thăng, rôi thưa 


VUA PASENADI lộ 


với vua Pasenad1I nước Kosala: 


— Tâu Đại vương, các cỗ xe thù thăng của Đại 
vương đã sửa soạn xong, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ 
xe thù thăng, đi ra khỏi Nangaraka cùng nhiều cỗ xe 
thù thắng khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi 
đến vườn thượng uyên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe 
được, rồi xuống xe đi bộ, vào vườn thượng uyền. 
Trong khi đi qua đi lại trong vườn (thượng uyền), 
trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua PasenadI nước 
Kosala thấy những sốc cây khả ái, đẹp mất, lặng 
tiếng, ít ôn, văng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ 
hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy 
vậy, vua liên nghĩ đến Thế Tôn: ` Những gốc cây khả 
ái, đẹp mắt, lặng tiếng, í† Ôn, vắng người, thoáng gió, 
xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư 
mặc tưởng này, chính tại đây, chúng ta đảnh lễ Thể 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". Rồi vua 
PasenadI nước Kosala nói với Digha Karayana: 


— Này Karayana, những sốc cây khả ái... (như 
trên)... Chánh Đăng Giác. Này Karayana, nay Thê 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trú tại chô nào? 


— Tâu Đại vương, có một thị trân của dân chúng 


VUA PASENADI Ọ 


Sakka tên là Medalumpa. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác đang trú. 


— Này Karayana, Medalumpa, thị trấn của dân 
chúng Sakka, cách xa Nangaraka bao nhiêu? 


— Tâu Đại vương, cách không xa, có ba yoJana 
(do tuân). Có thê đi đên chô ây trong ngày. 


— Vậy này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù 
thăng, chúng ta sẽ đi yêt kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng, sau khi sửa 
soạn xong các cỗ xe thù thăng, liền tâu với vua 
PasenadI nước Kosala: 


— Tâu Đại vương các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn 
xong, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ 
xe thù thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, 
từ Nangaraka đi đến Medulampa, thị trân của dân 
chúng Sakka, đến nơi đó nội trong ngày, rồi đi đến 


VUA PASENADI 10 


tịnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có thê đi xe được, 
rồi xuống xe đi bộ vào tịnh xá. Lúc bấy giờ một số 
đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua 
Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi 
đến, thưa với các Tỷ-kheo ấy: 


— Chư Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ở đầu? Chúng tôi muôn yêt kiên 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


- Thưa Đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà 
này với các cửa khép kín. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, ngay tại chỗ â ẤY, 
trao kiếm và vành khăn cho Digha Karayana. Rồi 
DIgha Karayana tự nghĩ: "Nay vua muôn đi một 
mình. Ở đây, ta phải dừng lại". Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala im lặng đi đến căn nhà đóng cửa, sau 
khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua, 
đằng hắng và øõ vào khóa cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi đầu 


đảnh lễ chân Thế Tôn, 


— Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước 


VUA PASENADI 11 


Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước 
Kosala. 


— Thưa Đại vương, do thấy nguyên nhân gì, Đại 
vương lại hạ mình tột bực như vậy đôi với thân này 
và biêu lộ tình thân ái như vậy? 


— Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống 
(Dhammanvaya) này đối với Thế Tôn. "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành 


>Äjj 


trÌ. 


>Ở đây, bạch Thế Tôn, con thây nhiều vị Sa-môn, 
Bà-la-môn hành trì Phạm hạnh có giới hạn trong 
mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi 
năm. Những vị này, sau một thời gian, khéo tắm, 
khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sống 
thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục 
trưởng dưỡng. 


Ở đây, Bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo 
sống hành trì Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho 
đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế 
Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một Phạm hạnh 
nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế 
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn. "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. Pháp được 


VUA PASENADI 12 


Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng đệ tử, Thế Tôn khéo 
tu tập, hành trì”. 


> Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua 
chúa, Sát-đề-ly cãi lộn với Sát-đề-ly, Bà-la-môn 
cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với g1a chủ, 
mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn 
với con, con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với 
anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em cãi lộn 
với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ- 
kheo sông với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi 
lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với 
cặp mặt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài 
đây ra, có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh 
tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền 
thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, 
đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập, hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ 
công viên này đến công viên khác, từ cung uyễn 
này đến cung uyên khác. Ở đây, con thấy một sô 
Sa-môn, Bà-la-môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, 
bạc nhợt, tay chân gân nỗi, hình như không có gì 
đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy 


VUA PASENADI 13 


nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này sống 
Phạm hạnh không được hoan hỷ hay có những ác 
nghiệp được giâu kín. Do vậy, các vị Tôn giả này 
mới gây mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay 
chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để 
người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói: 


"— Vì sao chư Tôn giả lại gây mòn, khôn khô, 
da xâu, bạc nhợt, tay chân gân nôi, hình như không 
có gì đẹp mặt đê người ta nhìn?”. 


Các vị ây trả lời như sau: 


— Tâu Đại vương, chúng tôi bị bệnh gia 
truyện”. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo 
hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không 
dao động, bình tĩnh, sống dựa vào (sự hỷ cúng) của 
người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế 
Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả 
này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong 
giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự nên các 
bậc Tôn giả này hân hoan, phẫn khởi, hý lạc, các căn 
thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào 
(sự hỷ cúng) của người khác, với tâm tư như con thú 
rừng. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng 


VUA PASENADI 14 


Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng 
Tăng của Thê Tôn khéo tu tập hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đề- 
ly, đã làm lễ quán đánh, có thê hành quyết những 
ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị 
gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. 
Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngôi xử kiện, có 
người đôi khi nói ngắt lời của con. Và con không 
có dịp để nói: "Này Quý vị, chớ có ngất lời nói 
của ta, khi ta đang ngôi xử kiện. Quý vị hãy chờ 
cho đến khi ta nói xong”. Bạch Thế Tôn, thế mà 
có người vẫn ngắt lời nói của con. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thây các Tỷ-kheo, 
trong khi Thê Tôn thuyết pháp cho đỗ chúng hàng 
trăm người, trong khi ấy không có một tiếng nhảy 
mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng 
trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng 
Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy 
im lặng, Tôn giả chớ có làm ôn. Thế Tôn, bậc Đạo 
Sư của chúng ta đang thuyết pháp". Bạch Thế Tôn, 
con khởi lên ý nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật 
hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn 
luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con 
không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào 


VUA PASENADI 15 


khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch 
Thế Tôn, đây là pháp truyền thông của con đối với 
Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế 
Tôn khéo tu tập hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sát- 
đế-ly bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác 
như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ 
kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của 
họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến 
thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt 
câu hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, 
nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, 
nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn như thế kia". Những vị này nghe: 
"Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng hay thị 
trần này". Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama 
ở. Sa-môn Gotama với pháp thoại khai thị cho các 
vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ. Được Sa-môn Gotama, với pháp thoại khai 
thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, 
họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định 
trước), huống nữa là chất vấn! Trái lại, họ trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, 


VUA PASENADI 16 


như vậy là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của 
Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đầy một số Bà- 
la-môn bác học... (như trên)... Gia chủ bác học, 
Sa-môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện 
bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi chỗ này 
chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến... (như 
trên)... họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã 
định trước), huống nữa là chất vẫn. Trái lại, họ xin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Thê 
Tôn cho họ được xuât gia. Được xuất gia như vậy, 
một SỐ các vị ấy sống một mình, không phóng dật, 
nỗ lực, tinh cần và không bao lâu sau, tự chứng 
với thăng trí, chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích tối thượng của Phạm hạnh 
mà những Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ 
nói như sau: "Thật sự chúng ta gần hoại vong! 
Thát sự chúng ta gần hoại diệt! Xưa kia chúng ta 
không phải Sa-môn lại tự xem là Sa-môn, không 
phải Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không 
phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay 
chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới 
thát là Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thát là A-la- 


VUA PASENADI 17 


„”r 


hán ". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đôi với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử 
chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai 
quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, 
sinh sống do con cho, và chính con đem danh 
vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với 
con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. 


Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân 
chống với đội quân (đối nghịch), và muốn thử thách 
Isidatta và Purana, hai quan g1ữ ngựa, con đến ở tại 
một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan 
giữ ngựa, Isidatta và Purana, sau khi cùng nhau đàm 
luận về chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuống 
ngủ, với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe 
là chỗ Thế Tôn ở và với chân hướng về chỗ con. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật vi điệu 
thay! Thát hy hữu thay! Hai quan gi# ngựa lstdatfa 
và Purana này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống 
do ta cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. 
Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình 
đổi với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được 
một sự tôi thăng thà diệu nào trong giáo lý Thể Tôn, 
một sự thành đạt tuần tự". Bạch Thế Tôn, đây là pháp 


VUA PASENADI 1S 


truyền thông của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập 
hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát- 
đế-ly, con cũng thuộc dòng Sát-đề-ly. Thế Tôn là 
người nước Kosala, con cũng thuộc người nước 
Kosala. Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng 
được tám mươi tuôi. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát- 
đế-ly và con cũng thuộc dòng Sát-đé-ly; vì Thế 
Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người 
Kosala; vì Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng 
được tắm mươi tuổi; nên con sẵn sàng hạ mình tột 
bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng 
con nhiêu công việc, có nhiêu bôn phận phải làm. 


— Thưa Đại vương, Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài 


TôI ra đi. 


Khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao 
lầu, Thê Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


VUA PASENADI 19 


— Này các Tý-kheo, đấy là vua Pasenadi nước 


Kosala. Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, 
vua đã từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Này các Tỷ-kheo, hãy học các pháp trang 
nghiêm. Hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này 
các Tỷ-kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến 
mục tiêu, là căn bản của Phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


VUA PASENADI 20 


2 Có chư Thiên không - Kinh 
KANNAKATTHALA - 90 Trung HH, 
627 


KINH KANNAKATTHALA 
— Bài kinh số 90 — Trung II, 627 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gân vườn Lộc 
Uyến ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua 

bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua 
Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thể Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". 


VUA PASENADI 2Ì 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi 
nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". 


Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và 
Sakula đi đến vua Pasenadi nước Kosala tại phòng 
ăn, và thưa như sau: 


— Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không 
và thưa giúp: "Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala sau buôi ăn sáng 


VUA PASENADI 22 


đi đên Thê Tôn, sau khi đảnh lễ Thê Tôn rôi, ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và 
Sakula lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có 
nghe: "Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi 
ăn sáng, sẽ yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma 
và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: 
"Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thể Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thé Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma 
và Sakula được hạnh phúc! 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


VUA PASENADI 23 


— Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà- 
la-môn nào toàn trI, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến có thê cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ây nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không 
đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ 
hội để chỉ trích hay không? 


— Thưa Đại vương, những aI nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra”, những vị nói như vậy không nói đúng lời Ta 
nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không 
đúng sự thật. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala nói với tướng 
quân Vidudabha: 


mm... 


VUA PASENADI 24 


— Tâu Đại vương, Bà-la-môn Sanlaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một 
ngưỜi: 


—- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo 
với Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cho gọi Tôn giả”. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau 
khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước 
Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, rât có thê những điêu Thê Tôn 
nói vê một vân đê khác, được người ta gán vào một 
vân đê khác. Bạch Thê Tôn, liên hệ vân đê gì Thê 
Tôn tự xem là nói những lời nói ây? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những 


lời như sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có thê trong một lúc, biệt hoàn toàn và thây hoàn 


VUA PASENADI 23 


toàn, không thể có sự tình như vậy". 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ 
đến nhân duyên (saheturupam) và nói như sau: 
"Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có 
thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn toàn, 
không thể có sự tình như vậy". 


— Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đề- 
ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, 
giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát-đề-ly và Bà- 
la-môn được xem là tối thượng về xưng hô: hai giai 
cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vả giúp đỡ họ 
các công việc. 


— Bạch Thể Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch 
Thể Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn 
giai cấp này: Sát-để-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà. Bạch Thể Tôn, trong bốn giai cấp này, có những 
khác biệt nào, sai biệt nào ? 


— Thưa Đại vương, có năm tỉnh cân chi này. Thê 
nào là năm? 


VUA PASENADI 26 


—> Ở đây, thưa Đại vương, Tỷ-kheo có lòng tin, 
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


— Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân. 

> Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự 
mình như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các 
vị sáng suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 

> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 

> VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
các pháp, với sự thê nhập của các bậc Thánh, 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát- đề- -Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- đà. Và nêu các giaI cấp này 
thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. 


— Bạch Thể Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thuú-đà. Nêu những vị này thành 


VUA PASENADI 27 


tựu năm tỉnh cán chi này, bạch Thê Tôn, ở đây có sự 
khác biệt gì, có sự sai biệt gì? 


— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt 
trong tinh cân. 


Vĩ như, thưa Đại vương, giữa những con voi 
đáng được điêu phục, hay những con ngựa đáng 
được điều phục, hay những con bò đáng được điêu 
phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có 
hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được 
khéo điêu phục, không được khéo huấn luyện. Thưa 
Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào? Hai con voi, 
hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huấn luyện, có phải chúng được điêu 
phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), 
chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục 
(dantabhumni) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo 
huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt 
được khả năng điều phục, không được điều phục mà 
chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục kia, 


VUA PASENADI 285 


được khéo huấn luyện kia? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được 
do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không 
dối trá, do tinh cần tỉnh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, 
sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Bạch Thể Tôn, 


Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đê-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đả. Và nếu các vị này thành tựu 
năm tinh cần chỉ này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì 
bạch Thế Tôn, 


— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác 
biệt gì về phương diện giải thoát đôi với giải thoát. 


V1 như, thưa Đại vương, một người đem củi khô 
từ cây sala lại và nhen lửa, lứa sẽ hiện ra. Và một 
người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lứa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ 
cây xoài lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara (cây 
sung?) lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại 


VUA PASENADI 29 


vương, Đại vương nghĩ thể nào? Vì răng các loại củi 
dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì, 
giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do 
tinh tân tạo nên, do tĩnh cân nhen nhúm lên, ở đây, 
Ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đôi 
với giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, 


Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế 
Tôn, 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: 
"Bạch Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?” 


- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có 
sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


Khi được nghe nói vậy, tướng quần Vidudabha 
bạch Thê Tôn: 


VUA PASENADI 30 


Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: 
"Tướng quân Vidudabha này là con vua Pasenadi 
nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời 
người con nói chuyện với người con". Rồi Tôn giả 
Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 


— Này Tướng quân, nay ở đáy, tôi sẽ hỏi lại 
Tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng 
quân hãy trả lời. Này Tướng quán, Tướng quán nghĩ 
thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi 
nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadli nước 
Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn có công đực tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi 
nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ây, vua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuổi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành, hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 


VUA PASENADI 31 


sông Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào? 
Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước 
Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala 
không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosadla có thể đánh đuổi hay frục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua 
PasenadI nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại 
chỗ ây, vua Pasenadi nước Kosala không có thê đánh 
đuổi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân có nghe nói 
đến chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba không? 


— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói 
đên chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua 
Pasenadi nước Kosala cũng nghe có nói đên chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 

— Này Tướng quân, Ong nghĩ thê nào? Vua 


Pasenadi nước Kosala có thê đánh đuôi hay trục xuât 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chô ây được 


VUA PASENADI 32 


không? 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala 
không thê thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm 
sao vua lại có thể đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não 
hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư 
Thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, 
làm sao lại có thể đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi 
chỗ ây được? 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy tên gọi là gì? 


— Thưa Đại vương, tên là Ananda! 


— Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói 
như vậy: "Bạch Thê Tôn, có Phạm thiên không?”. 


VUA PASENADI 33 


— Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây 
hay không sanh lại tại đây? 

— Thưa Đại vương, nêu Phạm thiên có não hại 
tâm thì Phạm thiên ây có sanh lại tại đây. Nêu không 
có não hại tâm, thời Phạm thiên ây không sanh lại tại 
đây. 


Rôi một người khác tâu với vua PasenadI nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa đã đên. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la- 
môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 


— Này Bà-la-môn, aI phô biên cầu chuyện này 
trong nội cung? 


— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 
Tướng quân Vidudabha lại nói: 


— Tâu Đại vương, chính Bảà-lamôn SanJaya, 
thuộc dòng họ Akasa. 


Rôi có một người tâu với vua Pasenadi nước 


VUA PASENADI 34 


Kosala: 
— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về 
nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu 
trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng 
con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thể Tôn về sự 
thanh tịnh của bôn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho 
chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư 
Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm 
thiên và Thế Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi 


VUA PASENADI 35 


Thê Tôn, vân đề ây Thê Tôn đã trả lời, và câu trả lời 
ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
châp nhận nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng 
con có nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 


lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


VUA PASENADI 36 


3 Kinh ANGULIMALA - 86 Trung II, 
¬ŸW/ 


KINH ANGULIMALA 
- Bài kinh số 86 — Trung II, 577 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở 
tinh xá ông Anthapindika. Lúc bấy giờ, trong lãnh 
thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nưƯỚc 
Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ săn, tay vẫy 
máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng tử mẫn đỗi với 
chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, 
các thị trấn trở thành không thị trần, quốc độ trở 
thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó 
mang một vòng hoa làm bằng ngón fay người. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở 
Savatthi, ăn xong, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài 
quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên Cướp 
Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, 
các người làm ruộng, các người bộ hành 
(padhavino?) thấy Thế Tôn đang đi trên con đường 


VUA PASENADI Sr: 


dẫn đến tên cướp Angulimala, thấy vậy liền bạch Thế 
Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi trên con đường này. 
Thưa Sa-môn, trên con đường này có fÊH CHỚP 
Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo 
tàn, không có lòng từ mân đối với chúng sanh. Vì nó, 
các làng trở thành không làng, các thị trần trở thành 
không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. 
Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa 
làm bằng ngón tay người. Thưa Sa-môn, trên đường 
này, có mười người, hai mươi người, Dq Ơi người, 
bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy 
vậy, họ vấn rơi vào tay của tÊn cướp Anguhimala `. 
Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vân tiếp 
tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường Ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


VUA PASENADI 38 


Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, 
sau khi thấy liền nghĩ: “Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Con đường này, cho đến mười người, hai 
mươi người, ba mươi người, bồn mươi người, năm 
mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, 
chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa-môn này, 
chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, 
hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại mạng 
sống của người Sa-môn này! ” 


Rồi tên cướp Angulimala lây kiếm và tắm 
khiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thê 


Rồi tên cướp Angulimala 
suy nghĩ: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta 
trước đây đuôi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, 
đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt KỊp nó, đuổi 
theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con 
nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả 
tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này 
đang đi với tốc lực bình thường". Nó thưa với Thế 
Tôn: 


— Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn! 


VUA PASENADI 309 


- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại! 


Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Những Sa- 
môn Thích Tử này là những người nói sự thật và 
chấp nhận sự thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi 
lại nói: "Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại". Vậy ta hãy hỏi vị Sa-môn này". Rồi 
tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: 


— Người đi lại nói: "Ta đã đứng rồi", 

Ta đứng, Ngươi nói: "Sao tq không đưng ?” 
$a-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao Ngươi đứng lại, còn ta không đứng ? 


— Angulimala, Ta đã đứng rồi. 

Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiểm, 
Còn Ngươi hữu tình, không tự kiểm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng. 
— Đã lâu tôi kính, bậc Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, 

Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài. 
Nói xong tên cướp liên quăng bỏ kiểm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 


VUA PASENADI 40 


Đức Phát từ bị, bác Đại Tiên Nhân, 
Đạo Sư Nhán giới, cùng với Thiên giới, 
Ngài đã trả lời: “Thiện lai Tÿ-kheo”. 
Ủy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng. 


Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa- 
môn tùy tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và 
tuần tự du hành, Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế 
Tôn trú tại Savatthl, Jetavana, tại tính xá ông 
Anthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước 
Kosala, một số đông quân chúng tụ họp lại, cao tiếng, 
lớn tiếng nói lên: ”Tâu Đại vương, trong lãnh thô Đại 
vương, có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, 
bàn tay vẫy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành 
không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ 
trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, 
nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại 
vương hãy tân xuất nó" 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm 
trăm con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến 
tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua 
xuống xe, đi bộ. đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: 


VUA PASENADI 41 


— Thưa Đại vương, có phải vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha tức giận với Đại vương, 
hay các người Licchavi ở Vesalil, hay một địch 
vương nào khác? 


- Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha không có tức giận với con, không phải các 
người Licchavi ở Vesali, cũng không phải có địch 
vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của 
con, có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, 
bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành 
không làng, các thị trân trở thành không thị trấn, các 
quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, 
nhưng con không có thể tân xuất nó được 
(napatisedhIssamn). 


— Thưa Đại vương, nếu Đại vương được thấy 
Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sq, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày 
một bữa, sống Phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện 
pháp. Đại vương sẽ làm gì với Angulimala? 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, 


hay đưa ghê mời ngôi, hay lo liệu bốn sự cúng dường 
Angulimala, tức là y phục, âm thực, sàng tọa và dược 


VUA PASENADI 42 


phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng 
pháp. Nhưng Bạch Thể Tôn, từ đâu một người phá 
giới, làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giỏi, 
biết chế ngự như vậy? 


Lúc bây giờ tôn giả Angulimala ngôi không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. Rồi Thê Tôn duôi cánh tay mặt 
và nói với vua Pasenad: 


— Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run 
sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua 
Pasenadi nước Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc 
dựng ngược, bèn nói với vua PasenadI, nước Kosala: 


— Chớ có sợ hãi, thưa Đại vương! Chớ có sợ hãi, 
thưa Đại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho 
Đại vương. 


Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược 
của vua Pasenadi, nước Kosala được tan biến. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala đến Gần Tôn giả 
Angulimala, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Angulimala: 


— Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? 


VUA PASENADI 43 


— Thưa phải, Đại vương. 


— Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ 
øì? Mâu thân thuộc dòng họ gì? 


— Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ 
Gagøa, mâu thân thuộc dòng họ MantanI. 


— Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagsa 
Mantaniputta được hoan hỷ. Tôi sẽ cô gắng lo bốn 
sự cúng dường là y phục, ầm thực, sàng tọa, y dược 
trị bệnh cho tôn giả. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở 
rừng núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi 
Tôn giả Angulimala nói với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


- Thôi vừa rồi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 


thay, bạch Thế Tôn! Làm sao Thể Tôn lại nhiếp phục 
được người không thê nhiệp phục, làm cho an tịnh 


VUA PASENADI 44 


được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được 
người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với 
người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, 
Thể Tôn đã có thể nhiếp phục được, với không gáy, 
không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. 
Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài và ra đi. 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, 
câm y bát đi vào Savatthi đê khât thực. Trong khi đi 
khât thực từng nhà một ở Savatthi, 


. Thây vậy, Tôn giả suy nghĩ: 
"Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " Rồi Tôn giả Angulimala, sau 
khi đi khất thực ở SavatthI, sau buôi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, con vào buôi sáng đắp 


VUA PASENADI 45 


V, cầm y bát, đi vào thành Savatthi đề khất thực. Bạch 
Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở 
Savatthi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, 
rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ: 
"Thật đau khô thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " 


— Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau 
khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà 
chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết 
hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự 
thật ây, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


— Bạch Thê Tôn, nêu làm vậy, thời con là cỗ ý 
nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cô ý giết hại mạng 
sông rất nhiều chúng sanh rồi. 


— Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến 
Savatthi, sau khi đến hãy, nói với người đàn bà ấy 
như sau: “Này Bà chị, vì răng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật áy, bà được 
an toàn và sanh đẻ được an toàn! " 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, 
đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy 


VUA PASENADI 46 


như sau: "Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao gIỜ CÔ ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật ấy, bả được 
an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn 
ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không 
bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Vị ấy biết 
như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bây giờ, môi 


cục đát do một người ném, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala, rồi một cây gây do một người khác 
quănø, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rôi một hòn 
sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala. 


Rồi Tôn giả Angulimala 


đi đến Thế Tôn. Thế 


VUA PASENADI 47 


Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, 
liên nói với Tôn giả Angulimala: 


Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền 
tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ây nói 
lên lời cảm khái sau đây: 


“Ải trước phóng dạt, sau không phóng dát, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy, 
Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chán lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 
Niên thiểu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 


Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phát giáo! 
Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 
(Thân tâm) an tịnh, san sẻ ImỌi người. 


Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 

Từ bác Tán thán, vô oán hận tâm. 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 
Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 


VUA PASENADI 48 


Vị ấy sẽ chứng tôi thượng tịch tịnh. 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 
Như người dẫn nước, hướng dân nước chảy, 
Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây số. 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. 


Có kẻ được điêu bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điêu không gậy, không kiếm. 
(Bởi bác như vậy). 

Ta tên Vô Hai, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. 
Trước ta được tên Angulimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 

Trước tay vấy máu, danh xưng (Anguli) malÌa, 
Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. 


Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, 

Còn người có trí, giữ không phóng dát, 
Như giữ tài sản, tối thượng, tối quý, 

Chớ mê phóng dát, chớ mê dục lạc. 

Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 
Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác. 

Giữa các chán lý (được khéo) giảng dạy, 


VUỤUA PASENADI 


49 


Chân lý ta theo, chân lý tối thượng, 
Thiện lai ta đên, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác, 


VUỤUA PASENADI 


50 


4 Kinh BAHITIKA — 88 Trung II, 603 


KINH BAHITIKA 
- Bài kinh số 88 — Trung II, 603 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buỗồi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. 
Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở vẻ, Tôn giả đi đến lâu đài 
Pubbarama Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu giảng 
đường) để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika và đi ra khỏi 
thành Savatthi trong buổi sáng sớm. 

thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy 
vậy liên nói với vị đại thân Sirivaddha: 


— VỊ Tôn giả ây, này Sirivaddha, có phải là 
Ananda không? 


— Thưa phải, tâu Đại vương, Tôn giả ấy là 
Ananda. 


VUA PASENADI 51 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với một 
người khác: 


— Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, 
sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Ananda, rồi thưa như sau: "Thưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, 
thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi 
một lát". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi 
đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rôi đứng một bên. Đứng một bên, người ây 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: 
"Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có công 
việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
hãy vì lòng từ chờ đợi một lát”. 


Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền 
ngôi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một sốc cây. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ 
nào có thê đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ 


VUA PASENADI sì2 


Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rôi đứng một bên. Đứng một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda 
ngôi trên thảm ngựa. 


— Thôi vừa rôi, Đại vương, Đại vương hãy ngôi. 
Tôi đã ngôi trên chỗ ngôi của tôi. 
Vua PasenadI nước Kosala ngôi trên chô đã 


soạn săn. Sau khi ngôi, vua Pasenadi nước Kosala 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thể Tôn không 
làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn 
có frí quở trách? 


— Thưa Đại vương, 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thể Tôn không 
làm các khẩu hành... (như trên)... không làm các ý 
hành mà các bác Sa-môn, Bà-lq-môn có t†rÍ quở 
trách? 


— Thưa Đại vương, 


VUA PASENADI 53 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, điều mà tôi không 
thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã 
được Tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong 
câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn giả, khi người ngu s1, 
thiếu kinh nghiệm tán thán hay hủy báng những 
người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì 
chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. 
Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh 
nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, có 
chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy 
và xem như là lõi cây. 


s%* Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thể nào là thân 
hành mà các vị Sa-môn, Bà-Ìa-môn 


trách? 
— Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành øì bắt thiện. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành bắt thiện ? 
— Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành gì có tội. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội? 


— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 


VUA PASENADI 54 


— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành có hại? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ 
báo ? 


— Thưa Đại vương, 


Thưa Đại vương, thân hành 
như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


s* Thưa Tôn giả, thể nào là khẩu hành... (như trên) 


s*... Thể nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn 
có frí quở trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ ý hành gì bắt thiện. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện ? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có tội? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 


VUA PASENADI Si) 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có hại? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nảo có khổ báo. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? 


— Thưa Đại vương, 


Thưa Đại vương, ý hành như vậy bị 
các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


œ® T]hựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 
sự đoạn trừ tắt cả bắt thiện pháp ? 


— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 
bât thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 


Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thể nào là thân 


hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ thiện thân hành nào. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thiện thân hành? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nảo không 


VUA PASENADI 56 


— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành không có 
tội? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành không có 
hại? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc 


— Thưa tôn giả, thể nào là thân hành có lạc báo? 


— Thưa Đại vương, 


. Thưa Đại 
vương, thân hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà- 
la-môn có trí quở trách. 


®>7Thưa Tôn giả Ananda, Thể nào là khẩu hành... 
(như trên) 


>>... Thể nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ thiện ý hành nào. 


VUA PASENADI 3 


— Thưa Tôn giả, thể nào là thiện ý hành? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành không có tội ? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành không có hại? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có lạc báo? 


— Thưa Đại vương, 


. Thưa Đại vương, 
ý hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có 
trí quở trách. 


® T]hựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 
sự thành tựu tát cả thiện pháp? 


— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 
bât thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp. 


VUA PASENADI 58 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa 
Tôn giả. Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn 
giả, được hoan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo 
nói của Tôn giả Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, 
thưa Tôn giả, với những lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voI báu cho 
Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép 
nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con ngựa 
báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được 
phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng tặng 
một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả 
Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa 
Tôn giả, chúng tôi được biết như sau: "Việc này Tôn 
giả Ananda không được phép". Thưa Tôn giả, có 
cuộn vải ngoại hóa này, được sẵn Vào trong một cán 
dù, do vua AJatasattu, con bà VidehIi nước Magadha 
gởi cho tôi, dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu 
tay. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda vì lòng từ 
bị nạp thọ cho. 


— Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, 
cả Tôn giả và tôi đã thây lúc ấy sông Aciravati chảy 
mạnh, tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, 
thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda có thê làm cho mình 


VUA PASENADI 59 


ba y, từ nơi tắm vải ngoại hóa này. Còn ba y cũ, Tôn 
giả Ananda có thê đem phân phát cho các đồng Phạm 
hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi 
chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa Tôn giả, mong 
Tôn giả nhận cho tâm vải ngoại hóa này. 


Rồi Tôn giả Ananda nhận lây tâm vải ngoại hóa. 
Rôi vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. 
Chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 
lời Tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, thân 
bên hữu hướng về ngài, rôi ra đi. 


Tôn giả Ananda, sau khi vua PasenadI nước 
Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda tường thuật 
lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Pasenadi 


nước Kosala rôi dâng tâm vải ngoại hóa lên Thê Tôn. 


VUA PASENADI 60 


Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


— Thật hạnh phúc thay cho vua Pasenadi nước 
Kosala! Thật tôt đẹp thay cho vua Pasenadi nước 
Kosalal 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


VUA PASENADI 61 


5 _ KinhNGƯỜI KOSALA- Tăng II, 396 


NGƯỜI KOSALA - Tăng H, 396 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jeavana (Thắng Lâm) khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 


Lúc bấy giờ hoàng hậu Mallikà mệnh chung. Rồi 
một người đi đến Pasenadi nước Kosala; sau khi đến, 
báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu 
Đại vương, hoành hậu Mallikà đã mệnh chung". 
Được nghe nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala khổ 
đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên 
lời. 


Rôi Thê Tôn biệt được vua PasenadIi nước Kosala 
đang đau khô, ưu tư, thụt vai, cúi đâu, sững sờ, không 
nói nên lời, liên nói với vua Pasenadi nước Kosala: 


2. - Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thê 


có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên hay bởi một aI ở đời. Thê nào là năm? 


VUA PASENADI 62 


... (Hoàn toàn giông như kinh trước cho đên câu: "... 
Phải kiên trì thê nào”, với những thay đôi cân thiệt 
nêu có...) 


VUA PASENADI 63 


6 Kinh Trưởng Lão NI Khemà — Tương IV, 577 


Trưởng Lão Ni Khemà — 71zơng IV, 577 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, 
giữa Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua PasenadI nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa 
Sàketa và SàvatthI. 


4) Rôi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và 
nói: 


-- Hãy đến, này Người kia. Ông có biết vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu đê hôm nay ta 
có thê đên yêt kiên vị ây? 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 
Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khắp Toranavatthu không thây có vị Sa-môn hay Bà- 


la-môn nào đê vua PasenadI nước Kosala có thê đên 
vêt kiên. 


VUA PASENADI 64 


5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua 
PasenadI nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nảo để Đại vương có thê yết 
kiến. Nhưng tâu Đại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà 
là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, thông 
minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp 
lanh lợi". Đại vương có thể đến yết kiến vị ấy. 


6) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Tỷ-kheo-ni 
Khemà; sau khi đên, đảnh lễ vị ây rôi ngôi xuông 
một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Tỷ-kheo-ni Khemà: 


-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại sau khi chết 
không ? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


8) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tôn tại 
sau khi chết? 


VUA PASENADI 65 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt". 


9) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn tại và 


không tôn tại sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


10) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tôn 
au khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


11) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn 
tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu 
Đại vương, Thế Tôn không trả lời: 'Như Lai có tôn 
tại sau khi chết"" Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại sau khi chết 
không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể 
Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, 
có phải Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thế Tôn 
cũng không trả lời: 'Như Lai có tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 


VUA PASENADI 66 


giả, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Táu Đại 
vương, Thể Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại 
không trả lời? 


12)-- Vậy thưa Đại VƯƠng, Ở đây, tôi sẽ hỏi Đại 
vương. Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả 
lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
vương có người kế toản nào, chưởng ấn nào 
(muddiko), toán số nào có thể 

có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như 
vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột 
cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


14) -- Đại vương có người kế toán nào, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong 
lớn có số đấu nước như 
vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu 
nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


VUA PASENADI 67 


-- ÖV} sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì răng biên lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nẾu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân (rupeena), 
nhưng sắc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc 
thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, võ 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói 
rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết", cũng không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang 
qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt tận gốc rể, làm cho như thân cây ta-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước 
lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 


VUA PASENADI 68 


lớn. Nói rằng: "Như Lai có tổn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua 
các tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng 
thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận sốc ré, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được 
giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại 
vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thê đến 
tận đáy, như biên lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết", không thê chấp nhận. Nói răng: "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết", cũng không thê 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 
Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết", cũng không thê chấp nhận. 


20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tỷ- -kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về 
Nữ Tôn giả rồi ra đi. 


21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời 
gian, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


VUA PASENADI 69 


22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết 
không ? 


-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết". 


23) Thế là, thưa Thể Tôn, Như Lai không có tôn tại 
sau khi chêt ? 


-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt”. 


24-25)... (Như trên)... 


26-34... (Như trên, từ số I1 đến số 19, với những 
thay đôi cân thiệt)... 


35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! 


36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-m 
Khemà và hỏi vê ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ây đã trả 
lời cho con vê ý nghĩa này với những câu này, với 


VUA PASENADI 70 


những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì 
răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, 
văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều 
công vụ, nhiều việc phải làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài trôi ra đi. 


VUA PASENADI 7] 


7 Kinh Tương Ưng Kosala —- Tương I, 
159 


Chương III: Tương Ung Kosala 
I. Phầm Thứ Nhât 


Tuổi Trẻ — 7ơng L, 159 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala (Kiều- 
tát-la) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama có tự cho mình đã chứng Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác không? 


4) - Thưa Đại vương, nêu có ai có thê nói một cách 


chơn chảnh là mình đã chứng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, thời người ây phải chính là 1a. 


VUA PASENADI 172 


Thưa Đại vương, Ta đã chưng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


5) Thưa Tôn giả Gotama, có những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng 
giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tô giáo phái, 
được quần chúng tôn sủng. Như ngài Purana 
Kassapa, Makkali Gosàla, Nigantha Nàtaputta, 
SanJaya Belatthiputta, Kakudha Kaccàyana, AjIta 
Kesakambala. Khi con hỏi các vị ấy: "Có tự xem là 
đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
không?”, thời họ đã trả lời, không tự xem mình đã 
chứng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Vậy làm 
sao Tôn giả Gotama, trẻ tuôi, sanh sau đẻ muộn, và 
chỉ mới xuất gia lại tự cho mình như vậy? 


6) - Thưa Đại vương, có bồn loại trẻ tuổi không nên 
khinh thưởng, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. 
Thế nào là bốn? 

¡Thưa Đại vương, Khattiya trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là 
trẻ. 

2. Thưa Đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng 
là trẻ. 


VUA PASENADI 73 


3. Thưa Đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng 
là trẻ. 

4 Thưa Đại vương, Tỷ-kheo trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là 
trẻ. 

Thưa Đại vương, bốn loại trẻ tuôi này không nên 
khinh thường hay không nên miỆt thị vì chúng là trẻ. 


7) Thế Tôn nói như vậy. Nói xong, bậc Thiện Thệ lại 
nói thêm như sau: 


8) Sanh dòng Sát-đề-ly, 
Thuộc quý tộc, danh xưng, 
Chớ khinh thưởng là trẻ, 
Chở miệt thị là nhỏ. 

Vị Sát-đế-ly ấy, 

Đến thời lên ngôi vua, 
Làm chúa tế loài Người, 
Trị vì cả quốc độ. 

Vị ấy nếu phần nộ, 

Dùng vương phạt gia hình, 
Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né vị ấy. 


9) Ở làng hay là rừng, 
Có thây răn bò qua, 


VUA PASENADI 74 


Chớ khinh thường rắn trẻ, 
Chớ miệt thị rắn nhỏ, 

Cao thấp hình sai biệt. 
Rắn sống đây nhiệt khí, 
Bị tấn công, nó căn, 

Kẻ ngu cả nam Hữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né loài rắn. 


10) Lửa cháy đầy khát vọng, 
Lửa đốt thiếu, đốt cháy, 
Chớ khinh thưởng lửa trẻ, 
Chớ miệt thị lửa nhỏ. 

Lửa được đồ bén cháy, 

Liên cháy to, cháy lớn, 

Bị tấn công, lửa đối, 

Kẻ ngu cả nam Hữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 

Hãy tránh né lửa cháy. 


11) Khu rừng bị lửa đối, 
Lửa đốt thiếu, đốt cháy, 
Sau nhiễu đêm và ngày, 
Rế mâm lại mọc lên. 


12) Còn Tỷ-kheo trẻ giới, 
Nóng cháy với nhiệt tình, 


VUỤUA PASENADI 


Nhưng không con, không cái, 
Không của cải truyền thừa, 
Không con, không thừa tự, 
Như thân cây tala. 


13) Do vậy, người hiển trí, 
Tự thấy hạnh phúc mình, 
Đối với rắn và lửa 

Danh xưng Sát-đề-ly, 

VỊ Tỷ-kheo trì giới, 

Với bốn vị kế trên, 

Hãy biết cách cư xử, 

Chơn chánh và tốt đẹp. 


14) Khi nghe nói vậy, vua PasenadIi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


VUA PASENADI 76 


Người — 7ơng L, 164 
1) Tại tịnh xá ở Sàvatth1. 


2) Rôi vua PasenadI nước Kosala, đi đên Thê Tôn, 
sau khi đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thể Tôn, khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ 
não và bắt an cho người ấy? 


4) Thưa Đại vương, có ba loại pháp khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khổ 
não và bất an cho người ây. 


Thể nào là ba? 


- Tham pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, 
khổ não và bất an cho người ấy. 

-_ Sân pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khô 
não và bất an trú cho người ấy. 


VUA PASENADI j7 


-_ ðI pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người sẽ ẩưa lại bất lợi, khổ não 
và bất an cho người ấy. 


Ba pháp ấy, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bât lợi, khô não và bât 
an cho người ây. 


5)Tham, sân, s ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngấ, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lối cây, 
Tự tác thành trái cây. 
Vua — 7ơng L, 165 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có cái gì sanh mà không già và 
không chêt không ? 


SE 


VUA PASENADI 78 


4) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Sát-đề-ly là 
những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài 
sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật 
dụng, có nhiêu tiền của, ngũ cốc. Các vị ấy có sanh 
cũng không thoát khỏi già và chết. 


5) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Bà-la-môn là 
những bậc đại phú, dầu cho những gia chủ là những 
bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiều vàng bạc, có nhiều: tài sản vật dụng, có 
nhiều tiền của, ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không 
thoát khỏi già và chết. 


6) Thưa Đại vương, cho đến các vị Tỷ-kheo, những 
bác A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã đạt được mục đích tối hậu, đã đoạn 
được hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, 
cho đến thân này của các vị ấy cũng phải bị hủy hoại, 
cũng phải bị từ bỏ. 


7) Xe vua dâu mỹ diệu, 
Rồi cũng phải hư hoại, 
Thân thể này cũng váy, 
Rồi cũng phải già yếu. 
Chỉ thiện pháp không già, 
Bác thiện nhân nói vậy. 


VUA PASENADI 79 


Thân Ái — Tương I, 166 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh 
một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “ Đối với 
những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã 
là kẻ thù? ” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


3) ˆ Những ai sống thân làm ác, _sống miệng nói ác, 
sống ÿ nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. 
Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, 

nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những 


øì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự 
hgicủohọnhư Do vậy, đối với họ, tự ngã là kế 


4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói 
thiện, sống ÿ nghĩ thiện, đổi với họ, tự ngã là thân ái. 
Dầu cho họ có nói: "Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, 
nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? 
Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của 


VUA PASENADI 80 


họ làm cho tự Tê của họ như vậy. Do vậy, đối với 


5) -- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những aI 
sông thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ 
thù. Thưa Đại vương, những ai sông thân làm thiện... 
Do vậy, đôi với họ, tự ngã là kẻ thân ái. 


6) Nêu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thân chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 

Cái gì là của mình? 

Lấy cái gì đem đi? 

Cái gì theo đối họ, 

Như bóng theo dõi hình? 


Ở đây kẻ bị chết, 

Làm các nghiệp công đực, 
Làm các nghiệp ác đực, 
Lấy cả hai đem ẩi. 


VUA PASENADI S 


Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho ngưôồi. 


Tự Bảo Hộ — 7ương L, 169 


1) Ngôi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


2) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi 
yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: 
"Đối với những aI, tự ngã được bảo vệ? Đối với 
những aI, tự ngã không được bảo vệ?” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


3) "Những ai HHẨñ làm ác, HMiệN8 nói ác, ý nghĩ ác, 
những người ây không bảo vệ tự ngã. Dâu cho họ 
được tượng binh bảo vệ, hay được mã bình bảo vệ, 
hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; 
đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. 
Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, 
không phải sự bảo vệ bên trong. 


VUA PASENADI 82 


4) Và những ai WWÑñ làm thiện, HHIỆNE nói thiện, 
nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã. Dầu cho 
họ không được tượng bình bảo vệ, hay không được 
mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay 
không được bộ binh bảo vệ; đối với những người ấy, 
tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy 


là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở 
ngoài. 


5) Lành thay bảo vệ thân! 
Lành thay bảo vệ lời 
Lành thay bảo về ý! 
Lành thay tông bảo vệ! 
Kẻ liêm sĩ bảo vệ, 
Tổng quát và cùng khap, 
VỊ áy có tên gọi, 
Là vị được bảo vệ. 
Thiểu Số — 7ơng I, 170 
1) Ở tại Sàvatthi. 
2) Ngồi xuông một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 
Ơ đây, bạch Thê Tôn, trong khi con đang ngôi yên 


tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “ứ /hay 
là những người trong đời này, sau khi được tài sản 


VUA PASENADI 83 


phong phú, dôi dào lại có thể không bị lôi cuốn, 
không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục 
và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các 
người khác. Trái lại, thật là nhiễu thay, những người 
trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi 
dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị Say mê trong 
các đục và có những hành vì không tốt đẹp đối với 
các người khác. ” 


3) Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Thật sự là vậy, 
thưa Đại vương. Ít thay là những người trong đời 
này, sau khi được tài sản phong phú, dôi dào, lại có 
thê không bị lôi cuốn, không bị chìm đăm, không bị 
say mê trong các dục và không có những hành vi 
không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là 
nhiều thay những người trong đời này, sau khi được 
tài sản phong phú, dôồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm 
đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi 
không tốt đẹp đối với các người khác. 


4) Loài người bị đắm say, 
Trong tài sản, trong dục, 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời, 
Không ý thức rõ ràng, 
Đã quá độ say mê, 


VUA PASENADI 34 


Về sau họ khổ đau, 
Chịu quả báo ác nghiệp. 


Xử Kiện — Tương L, 172 


1) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


7)--.Ũ đây, bạch Thế Tôn, con ngồi trong pháp 
đường (đề xử kiện), con thấy chính các vị Sát-đế-ly 
đại phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, 
phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng 
và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, 
ngũ cốc; vì nhân các dục, vì duyên các dục, vì 
nguyên nhân các dục, đã dụng ý nói lời vọng ngôn. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nay ta đã 
chán ngấy xử kiện. Nay hãy để cho vị hiền diện 
(bhadramukha) được có danh tiếng nhờ tài xử kiện." 


3) -- Thưa Đại vương, các vị Sát-đế-ly đại phú, các 
vị Bà-la-môn đại phú, các vị gia chủ đại phú, phú hào 
có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, 
có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; 


VUA PASENADI 55 


4) Loài Người bị đắm say, 
Trong tài sản, trong dục, 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời. 
Không ý thức rõ ràng, 

Đã quá độ say mê, 

Chăng khác gì con cá, 
Không thấy đặt bây sập. 
VỀ sau họ khổ đau, 

Chịu quả báo ác nghiệp. 


Mallikà Mạt ly — 7ơng L, 173 
1) Tại SàvatthI. 


2) Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với 
hoàng hậu Mallikà, trên lâu thượng (hoàng cung). 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu 
Mallikà: 

- Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu ? 


4) - Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với 


La 


thiếp hơn là tự ngã của thiếp. 


VUA PASENADI SÓ 


Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại 
vương hơn là tự ngã của Đại vương? 


5) Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn 
là tự ngã của ta. 


6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng (của 
hoàng cung) với hoàng hậu Mallikà và con nói với 
hoàng hậu Mallikà: 


" Này Maillikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu?”". 


khi được nói vậy, bạch Thể Tôn, hoàng hậu Mallikà 
trả lời với con: 


" Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp 
hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có 
ai khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại 
vương?". Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời 
cho hoàng hậu Mallikà: 


" Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là 
tự ngã của ta”. 


VUA PASENADI S7 


8) Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc 
ây liên nói lên bài kệ này: 


Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 


Tự ngã đỗi mọi người, 
Quá thân ái như vậy. 
Vậy ai yêu tự ngã, 
Chớ hại tự ngã người. 


Tế Đàn — 7ơng L, 175 
1) Tại SàvatthI. 


2) Lúc bảy giờ, vua Pasenadi nước Kosala tổ chức 
S8WEnfZ8. Năm trăm con bò đực, năm trăm con 
bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm trăm con 
dê, và năm trăm con cừu (urabbha) được dắt đến trụ 
tế lễ đề làm lễ tế đàn. 


3) Và có những người nô tỳ, hay những người phục 
dịch, hay những người lao động, bị hình phạt thúc 


VUA PASENADI 98 


đây, bị sợ hãi thúc đây,với nước mặt đây mặt, than 
khóc và làm các công việc chuân bị (cho lê tê đàn). 


4) Rồi rất nhiều Tỷ-kheo, vào buôồi sáng đắp V, cầm 
bát đi vào Sàvatthi đề khất thực; khất thực xong, sau 
bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


5)-Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
tô chức một đại lễ tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm 
trăm con bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm 
trăm con đê, năm trăm con cừu được dắt đến trụ tế lễ 
để làm lễ tế đàn. Và có những người nô tỳ, hay những 
người phục dịch, hay những người lao công, bị hình 
phạt thúc đây, bị sợ hãi thúc đây, với nước mắt đầy 
mặt và than khóc, làm các công việc chuẩn bị cho lễ 
tế đàn. 

6) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ấy, nói lên bài kệ: 


LỄ cúng ngựa, cúng người, 
Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
Không chốt cửa, đại lê, 
Chúng không phải quả lớn. 


VUA PASENADI 80 


Chồ nào có giết hại, 
Dê, cừu và trâu bò, 


Tế đàn không rộn ràng, 

Củng dường được thường hằng, 
Không có sự giết hại, 

Dê, cừu và trâu bò, 

Lễ tế đàn như vậy, 


Bậc trí tễ như vậy, 

TẾ đàn vậy, quả lớn. 

Ai tế lễ như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu, 
Là tế đàn vĩ đại, 

Được chư Thiên hoan hỷ. 


Triền Phược — Tương I, 177 


. Một số người bị trói băng 
dây, một số người bị trói băng dây chuyền, một số 
người bị trói băng kêm kẹp. 


VUA PASENADI 00 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, 
cầm bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực 
xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 
họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


2Ö đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
bắt trói một số đông người. Một số người bị trói băng 
dây, một số người bị trói bằng dây chuyên, một số 
người bị trói băng kêm kẹp. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây nói lên bài kệ: 


Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy không vững chắc, 
Trói bằng sắt, dây ga, 
Kêm kẹp bằng gồ mộc; 


Đam mê các đục lạc, 
Với châu báu, trang sức, 
Và tâm tư tưởng vọng, 
Hướng VỀ con, VỀ vợ. 
Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy thật vững chắc. 


VUA PASENADI O] 


Dầu trói buộc trì xuống, 
Tế nhị và khó thoát, 

Các vị chơn xuất gia, 

Cắt đứt chúng làm đôi, 
Không ước vọng mong cầu, 
Từ bỏ mọi dục lạc. 


IL Phẩm Thứ Hai 
Bên Tóc — 7ơng I, 179 


L) Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Pubbàràma 
(Đông Viên), tại lâu đài Migàramàtu (Lộc Tử Mâu 
giảng đường) 


2) Lúc bây giờ, Thê Tôn vào buôi chiêu, từ chô Thiên 
tịnh độc cư đứng dậy, và đên ngôi tại mái hiên phía 
cửa ngoài. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Lúc bấy giờ, bảy vị bên tóc, bảy vị Nieanthà, bảy 
vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ với thân 
đây lông, với móng tay dài, lớn như cây lau, mang 
các dụng cụ khất sĩ đang đi ngang qua, cách Thế Tôn 
không xa bao nhiêu. 


VUA PASENADI 02 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu 
gối tay mặt, chấp tay hướng về bảy vị bện tóc, bảy vị 
NÑiganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị 
du sĩ ấy và nói lên ba lần tên của mình: "Thưa chư 
Tôn, con là vua PasenadI nước Kosala". 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bện tóc, 
bảy vị Niganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và 
bảy vị du sĩ ây đã đi qua không lâu liền đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


6) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những 
vị A-la-hản trên đời này, hay là những vị đang đi trên 
con đường hướng đên đạo quả A-la-hán? 


7) Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong 
khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, 
quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kàsi, trang sức 
với vòng hoa, hương thơm, dâu sáp, sử dụng vàng và 
bạc, thời Đại vương thật khó biết được các vị ấy là 
bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng 
đến A-la-hán quả. 


VUA PASENADI 03 


8) Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết 
được giới đức của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải với 
ác tuệ. 


9) Thưa Đại vương, chính phải cùng chung một 
nghề mới biết được sự thanh tịnh của một HGưỜI, 
phải trong một thời gian dài không thê khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


10) Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh 
mới biết được sự trung kiên của một người, phải 
trong một thời gian dài không thể không khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


11) Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết 
được trí tuệ của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác 
tuệ. 

12) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đã khéo nói như 


sau: " Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư 
Báxb 6u không phải không với ác tuệ"! 


VUA PASENADI 04 


13) Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này 
của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát 
một nước, họ đến con. Trước hết họ báo cáo rồi con 
mới đúc kết. 


14) Bạch Thế Tôn, ở đây những người ây sau khi tây 
sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và Xoa dầu, sau khi 
chải sạch râu tóc, mặc áo vải trăng, họ được hầu hạ 
săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. 


15) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây mới nói lên bài kệ: 


Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ đưỢC COH HgưỜI, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 
Dưới bộ áo đạo đực, 

Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 
Như bông tai bằng đất, 
Giả dạng bông tai thật, 
Như nửa tiễn bằng đồng, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sống che đậy, 

Ân kín dưới bê ngoài, 

Nội thân thật bất tịnh, 


VUA PASENADI 05 


Mặt ngoài giả mỹ diệu. 
Năm Vua — Tương [I, 182 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Một thời, năm vị vua, với vua Pasenadi nước 
Kosala là thượng thủ, đang thọ hưởng, được cung 
cấp và được đoanh vây với năm dục công đức. Câu 
chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy: "Dực 
lạc nào tồi thượng ?” 


3) Ở đây, có người nói: "Sắc là dục tối thượng": có 
nĐƯỜi nói: "Tiếng là dục tôi thượng”; có người nói: 
"Hương là dục tối thượng”; có người nói: "VỊ là dục 
tối thượng”; có người nói: "Xúc là dục tối thượng". 
Và các vua ấy không thê thuyết phục nhau về vẫn đề 
này. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với các vua ấy: 
-- Chư Tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên hãy hỏi Thê Tôn ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời 
chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


5) Thưa vâng, Tôn giả. 
Các vua ây vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala. 


VUA PASENADI 06 


6) Rồi năm vua Ấy, với vua PasenadI nước Kosala là 
thượng thủ, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. 


7) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 

Ở đây, bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ 
hưởng, được cung cấp, được đoanh vây với năm dục 
công đức, câu chuyện sau đây được khởi lên giữa 
chúng con: "Dục nào là tối thượng?". Có người nói: 
"Sắc là dục tối thượng". Có người nói: "Tiếng là dục 
tối thượng". Có người nói: "Hương là dục tối 
thượng". Có người nói: "VỊ là dục tối thượng”. Có 
người nói: "Xúc là dục tối thượng". 

- Bạch Thể Tôn, dục nào là tối thượng ? 


8) - Thưa Đại vương, tùy theo cùng độ ưa thích mà 
Ta nói răng dục ấy là tối thượng trong năm đục công 
đức. Và thưa Đại vương, các sắc áy đối với một số 
người được ưa thích, các sắc ấy đổi với một số người 
không được ưa thích. Thưa Đại vương, nếu một ai 
ưa thích đối với các sắc pháp, tâm viên ý mãn, không 
có muốn các sắc pháp nào khác hơn, các sắc pháp 
nào rối đẹp hơn các sắc pháp â ấy, thời đối với vị này, 
các sắc pháp ấy là tối thượng, đối với vị này, các sắc 
pháp ấy là vô thượng. 


VUA PASENADI O7 


9) - Thưa Đại vương, các tiếng ấy.. .‹Các hương â ây.. 
Các vị ây ... Thưa Đại vương, các xúc ây đối với một 
số người được ưa thích, các xúc ấy đối với một sô 
người không được ưa thích. Thưa Đại vương, nếu 
một aI ưa thích đối với xúc pháp, tâm viên ý mãn, 
không có ý muôn các xúc pháp nào khác hơn, các 
xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp â ây, thời đối với 
vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp 
ấy là vô thượng. 


10) Lúc bấy giờ, có cư sĩ Candanangalika đang ngôi 
trong hội chúng â Ấy. Rồi cư sĩ Candanangalika từ chỗ 
ngôi đứng dậy đắp thượng y lên một bên vai, chấp 
tay hướng vê Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch 
Thiện Thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. 


11) Thế Tôn nói: 
- Này Candanangalika, hãy nói lên tư tưởng ây. 


12) Rồi cư sĩ Candanangalika trước mặt Thế Tôn tán 
thán với một bài kệ thích nghĩ: 


Giống như hoa sen đỏ, 
Nực thơm mùi hương địu, 
Sáng sớm tỉnh sương nở, 
Với hương hoa t đọng. 


VUA PASENADI 0S 


Hãy xem Angira, 

Chói hào quang chiếu diệu, 
Như mặt trời sáng chói, 
Giữa hư không bao la. 


13) Rôi năm vị vua ây đắp năm áo lên trên mình cư 
sĩ Candanangalika. 


14) Nhưng cư sĩ Candanangalika đắp năm áo ấy lên 
trên thân Thê Tôn. 


Đại Thực Án nhiều — 7ơng L, 186 
1) Trú ở Sàvatth1. 


Lúc bây giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn 
bữa ăn thịnh soạn. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, 
no đủ, thỏa thích, đi đên Thê Tôn sau khi đên, đảnh 


lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước 
Kosala đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ây nói 
lên bài kệ: 


Con người thường chánh niệm, 


VUA PASENADI 00 


Được ăn, biết phải chăng, 
Chưừng mực, cảm thọ mạnh, 
Già chậm, tuổi thọ dài. 


4) Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana 
đứng sau lưng vua Pasenad1 nước Kosala. 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên 
Sudassana: 

- Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ 
Thế Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài 


6) - Thưa vâng, Đại vương. 
Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và 
trong khi dọn cơm cho vua PasenadI nước Kosala, 
đọc lên bài kệ này: 

"Con người thường chánh niệm, 

Được ăn, biết phải chăng, 

Chưừng mực, cảm thọ mạnh, 

Già chậm, tuổi thọ dài. ” 


7) Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuân tự hạn chê, 
cho đên chỉ ăn nhiêu nhât là một nàlika. 


VUA PASENADI 100 


Š) Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thể được 
khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời 
cảm hứng sau đây: "Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương 
tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và 
vị lai" 


Hai Lời Nói Về Chiến Tranh — 7ơng I, 188 
Trú ở Sàvatthi. 


1) Vua AJàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
triệu tập bôn binh chủng gây chiên với vua Pasenadi 
nước Kosala và tiên đánh KàsI. 


2) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha triệu tập 
bôn binh chủng gây chiên với ta và tiên đánh Kàsi. " 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi triệu tập 
bôn loại binh chủng dàn trận ở Kàsi, chông vua 
Alàtasattu, con bà Videh1 nước Magadha. 


4) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
tần công vua Pasenadi nước Kosala. Trong cuộc 


chiên trận, vua Aljàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha EitSiRtrinrsentorma nước Kosala. Bị 


chiến bại, vua Pasenadi nước Kosala lui về tại kinh 
đô SàvatthI. 


VUA PASENADI 101 


5) Rồi một số Tỷ-kheo, vào buổồi sáng đắp y, cầm bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực ở Sàvatthi 
xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, 
họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


6) - Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
Videh1 nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala, tiễn 
đánh Kàsi. Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
được nghe: "Vua AJjàtasattu con bà Videhi nước 
Magadha gây chiến với ta, tiến đánh Kàsi". Rồi vua 
PasenadI nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng, dàn trận ở Kàsi chống vua Ajàtasattu, con bà 
Videhi nước Magadha. Bạch Thế Tôn, rồi vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến nhau. Trong cuộc 
chiến trận ây, vua AJàtasattu, con bà VidehIi nước 
Magadha chiến thắng vua Pasenadi nước Kosala. 
Bạch Thế Tôn, bị chiến bại, vua Pasenadi nước 
Kosala rút lui về kinh đô của mình là Sàvatthi. 


7) Này các Ty-kheo, vua AJàtasattu, con bà Videbi 
nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. 
Và này các Tỷ-kheo, vua PasenadI nước Kosala là 
thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này 


VUA PASENADI 102 


Tỷ-kheo, hôm nay, trong đêm này, vua Pasenadi 
nước Kosala trải một đềm đau khô của người bại 
trận. 


Thắng trận sanh thù oán, 
Bại trận nếm khổ đau, 
Ai bỏ thắng, bỏ bại, 

Tịch tịnh, hưởng an lạc. 


8) Rồi vua AJảtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với vua 
Pasenadi nước Kosala và tiến đánh Kàsi. 


9) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi 
triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến ta và tiến 
đánh Kàs!I." 


10) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập 
bôn loại binh chủng, dàn trận ở Kàsi chồng vua 
Alàtasattu, con bà Videh1 nước Magadha. 


11) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
và vua Pasenadi nước Kosala xáp chiến với nhau. 
Trong cuộc chiến ấy, vua Pasenadi nước Kosala 
chiến thăng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và bắt sống vua ấy. 


VUA PASENADI 103 


12) Rồi vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: 
“Tuy vua AJàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
làm hại ta, dầu ta không làm hại ai; nhưng vua ấy là 
cháu traI của ta. Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng 
binh, toàn bộ mã bình, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ 
binh của vua Ajàfasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống". 


13) 


14) Rồi một số lớn vị Tỷ-kheo vào buôi sáng đắp y, 
mang theo y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất 
thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi 
khất thực trở vẻ, họ đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


15) - Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
'Videh1 nước Masadha, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng, gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala và 
tiến đánh Kảsi. Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước 
Kosala được nghe: "Vua AJàtasattu, con bà Videhi 
nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, 
gây chiến với ta và tiễn đánh Kàsi". Rồi bạch Thế 
Tôn, vua Pasendi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn 
loại binh chủng, dàn trận chống vua Ajàtasattu, con 


VUA PASENADI 104 


bà Videhi, nước Magadha. Rồi Bạch Thế Tôn ,vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến với nhau. Trong 
cuộc chiến ây, vua Pasenadi nước Kosala chiến 
thắng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
và bắt sống vua ấy. Rồi vua Pasenadi nước Kosala 
suy nghĩ như sau: “uy vua AJàtasattu, con bà VidehI 
nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại a1; 
nhưng vua ấy là cháu trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu 
toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, 
toàn bộ bộ binh của vua Ajàtasatu, con bà li 
nước Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống." 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch thu toàn 
bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn 
bộ bộ binh của vua Ajàtasattu con bà Videhi nước 
Magadha, và tha cho vua ấy mạng sống. 


16) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này ngay 
trong lúc ây nói lên bài kệ: 


Vì nghĩ đến tư lợi, 

Nên mới cướp hại người, 
Khi người khác cướp hại, 
BỊ hại, lại hại nguôồi. 
Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín mui, 
Khi ác đã chín muối, 


VUA PASENADI 105 


Người ngu chịu khổ đau. 
người, bị người sát, 
người, bị người thắng, 
người, người mắng lại, 
người, người não lại, 
Do nghiệp được diễn tiễn, 
Bị hạt, lại hại người. 


Người Con Gái — Tương L, 193 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Rồi một người đi đến vua Pasenadi nước Kosala 
và báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: 
"11a Đại vương, hoàng hậu Mallikà đã sinh hạ 
được mỘt người con gái”. 


4) Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala 
không được hoan hỷ. 


5) Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước 
Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ây nói lên bài 
kệ: 


VUA PASENADI 106 


Khiến nhạc mẫu thán phục. 
Rồi sinh được con trai, 

Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 
Của người vợ hiển đức, 
Thật xưng là Đạo sư, 

Giáo giới cho toàn quốc. 


Không Phóng Dật — Tương I, 194 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
PasenadI nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến 
chứng đác và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc 
đời này và hạnh phúc đời sau ? 


3) - Thưa Đại vương, có một pháp có thê đưa đến 


chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau. 


VUA PASENADI 107 


4) - Bạch Thê Tôn, pháp ấy là gì, có thể đưa đến 
chứng đăc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau? 


5)- Bất phóng dái, thưa Đại vương, là một pháp có 
thê đưa đến chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: 
hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. 


Thưa Đại vương, cũng như con voi, trong tất cả loài 
hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân 
trong bàn chân của nó; và bàn chân của voI được xem 
là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loại 
chân. Cũng vậy, thưa Đại vương, bất phóng dật là 
một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai 
hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. 


6) Ai ước nguyện tuổi thọ, 
Không bệnh, có điệu sắc, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Sanh các nhà quý tóc, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Tỉnh tấn, không dừng nghĩ 
Người hiện triết tán thán, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đổi với những người lành, 
Làm các hạnh công đức, 
Người hiện không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 


VUA PASENADI 105 


Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gỌI, 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hạnh phúc cho chính mình. 


Không Phóng Dật — Tương I, 196 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua 
PasenadIi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh 
một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên: “P/á 
được Thế Tôn khéo giảng. Và pháp ấy giảng cho 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải 
cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du”. 


3) - Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại 
vương, pháp được Ta khéo giảng. Và pháp ấy giảng 
cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không 
phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 


4) Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ 
Sakka (Thích-ca) tại một thị trân của các vị Sakka. 


VUA PASENADI 109 


5) Rồi thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda đến Ta, sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda 
bạch với Ta: 


- "Bạch Thể Tôn, quá phân nửa đời sống Phạm hạnh 
này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. ˆ 


6) Khi được nói vậy, thưa Đại vương. Ta nói với Tỷ- 
kheo Ananda: 


. Tự một Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này 
Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 


7) Và Ananda, thể nào là Tỷ-kheo thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện giao du làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành? 


8) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, 
y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, 
tu tập chánh tư duy, tH tập chánh ngữ, tu tập chánh 
nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tỉnh tấn, tu 
tập chánh niệm, tu tập chánh định, y cứ viên ly, y cứ 


VUA PASENADI 110 


ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này 
Ananda, là vị Tỷ-kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện 
giao du, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành. 


9) Và chính theo pháp môn này, này Ananda, Ôn 
cân phải hiệu như thê nào 


10) Này Ananda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện, 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi 
sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; 
các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh; 
các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các 
chúng sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát 
khỏi sâu, bi, khổ ưu, não. Và chính theo pháp môn 
này, này Ananda, Ông cần phải hiểu như thế nào 
toàn phân đời sống Phạm hạnh này là thuộc về 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. ˆ 


11) Do vậy, này Đại vương, cần phải học như sau: 
_ Tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du”. Như 
vậy, này Đại 'VƯƠng, Đại vương cần phải học. Này 
Đại vương, đề Đại vương có thê trở thành thiện hữu, 
thiện bạn lữ, thiện giao du, Đại vương cần phải y cứ, 
an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong 
các thiện pháp. 


VUA PASENADI 111 


12) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung 
nhân sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. " 


13) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị Sát-đế-ly 
chư hầu sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. " 


14) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở 
thị trân và quốc độ sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. Vậy chúng 
ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
dật." 


Thưa Đại vươn 


16) Người óc mong tài sản, 
Phải liên tục tăng thượng, 
Người hiện trí tán thán, 
Hạnh lành không phóng dát. 


VUA PASENADI 112 


Đổi với những người lành, 
Làm các hạnh công đức. 
Người hiện không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy 

Hạnh phúc cho chính mình. 


Không Con — 71zơng I, 200 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, vào buổi trưa đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước 
Kosala đang ngồi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến trong 
giữa trưa như thê này. 


3) - Ở đây, bạch Thế Tôn, 


. Bạch 
Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiên vàng, không nói 
đên tiên băng bạc. Bạch Thê Tôn, tuy vậy đô ăn của 


VUA PASENADI 113 


triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tắm chua 
ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tâm. Còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư 
nát, có gắn tán che băng lá. 


4) - Thật như vậy, thưa Đại vương! Thật như vậy, 
thưa Đại vương! Một kẻ không phải Chân nhân, thưa 
Đại vương, dầu cho có được tài sản lớn không đem 
lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, 
không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an 
lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công 
hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; 
đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, không thiết trí các 
sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên 
thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến Thiên giới. 


Sự việc là 
như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu không thọ 
dụng chơn chánh, đưa đến tốn giảm, không đưa 
đến thọ hưởng. 


5) Vi như, thưa Đại vương, một hô nước tại chỗ vắng 
người, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với 
nước dịu ngọt, với nước trắng tỉnh, với bờ bến tốt 
đẹp và khả ái. Nhưng không có người đến gánh 


VUA PASENADI 114 


nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước 
ấy vào. bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại VƯƠN, 
nước ấy không được thọ dụng chơn chánh sẽ đưa đến 
tôn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng vậy, thưa 
Đại vương, một kẻ không phải Chân nhân, dầu cho 
có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho 
mình... ... Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các 
tài sản nêu không thọ dụng chơn chánh, đưa đến tốn 
giảm, không đưa đến thọ hưởng. 


Sự việc là 
như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu thọ dụng 
chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tốn giảm. 


VUA PASENADI 115 


7) Ví như, thưa Đại vương, một hô nước không xa 
làng mạc hay thị trần, với nước trong sáng, với nước 
mát lạnh, với nước dịu ngỌt†, VỚi nWưỚC trăng tỉnh, với 
bờ bến tốt đẹp và khả ái. Và có người đến gánh nước, 
hay uống nước, hay tắm, hay xử dụng hô nước ấy vào 
bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại vương, nước 
ấy được thọ đụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, 
không đưa đến tồn giảm. Cũng vậy, thưa Đại vương, 
một bậc Chân nhân khi được tài sản lớn, đem lại an 
lạc cho mình... ... Sự việc là vậy, các tài sản được sử 
dụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tốn giảm. 


6) Như nước trong tươi mái, 
Năm tại chỗ không người, 
Không người uông, người dùng, 
Đi đến chổ tổn giảm; 

Cũng vậy là tài sản, 

Kẻ hạ liệt có được, 

Không tự mình thọ hưởng, 
Lại không cho mỘI q1. 

Kẻ trí tuệ sáng suốt, 

Tài sản thâu hoạch được, 
Biết thọ dụng, phục vụ, 

Với bà con, đoàn thế, 

Trở thành như ngư VWOng, 
Nuôi dưỡng và giúp đỡ, 


VUA PASENADI 116 


Vô tội khi bị chết, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Không Có Con — 7ơng I, 204 


L) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala 
đang ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa 
như thê này ?. 


2) Ở đây, bạch Thế Tôn, 


Bạch 
Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiên vàng, không nói 
đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của 
vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua 
ngảy hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tắm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư 
nát, có gắn tán che băng lá. 


3) Thật như vậy, thưa Đại vương. Thật như vậy, thưa 
Đại vương. Thưa Đại vương, vị ứriệu phú gia chủ ấy 
thuở xưa, đã bố thí đô ăn khất thực cho một vị Bích- 
chỉ Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: "Hãy bố thí 
cho vị Sa-môn". Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng 


VUA PASENADI 117 


dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hồi tiếc, nói rằng: 
"Tốt hơn, các lệ só, phục dịch hay làm công ăn đồ 
ăn khất thực này". Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống 
người con độc nhất của người anh, vì tài sản của 
người ấy. 


4) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có 
bố thí đồ ăn khất thực cho vị Độc Giác Phật tên là 
Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được 
sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư 
hưởng còn lại, vị ây được làm nhà triệu phú bảy lần 
ở Sàvatthi này. 


5) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau 
khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: "Tốt hơn, các 
người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này”. 
Do kết quả của hành động â ây, tầm của vị ây hướng 
về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ây 
hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị 
ây hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của 
vị ây hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức 
không được tốt đẹp. 


6) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy 
đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, 
vì tài sản của người ây. Do kết quả hành động của vị 
ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều 
trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư 


VUA PASENADI 115 


hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập 
vào công khô của vua. 


- Thưa Đại vương, đối với người triệu phú gia chủ 
này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới 
chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 
người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa 
ngục Mahàroruva. 


7) - Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ 
đã sanh vào địa ngục Mahàroruva2 


Š) - Thưa Đại vương, như vậy người triệu phú gia 
chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva. 


9) Lúa, tài sản, vàng bạc, 
Hay mọi vật sở hữu, 

Nô ty và lao công, 

Các mạng sống tùy thuộc, 
Vị ấy phải ra đi, 

Không đem theo được ai, 
Tất cả phải bỏ lại, 

Khi ra đi một mình. 

10) Chỉ có các hành động, 
Về thân, miệng và ý. 

Mới thật thuộc vị ấy, 
Mang theo khi ra đi, 


VUA PASENADI 119 


Nghiệp ấy theo vị ấy, 
Như bóng không rời hình. 


TỊI) Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người. 


II Phẩm Thứ Ba 


Người — 7zơng I, 209 

1) Ở tại Sàvatthi. 

2) Rồi vua PasenadI nước Kosala đi đến Thế Tôn, 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 


ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, có bôn loại người này có mặt, 
hiện diện ở đời. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Sống trong bóng tôi và hướng đến bóng tối, 
-. Sóng trong bóng tôi hướng đên ánh sáng, 


VUA PASENADI 120 


-_ Sống trong ảnh sảng hướng đến bóng tồi, 
- Sóng trong ánh sáng hướng đên ánh sáng. 


(Xem A ii, 85 Tăng II 65). 


4) Thưa Đại vương, và thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đên bóng tôi? 


-Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la hay gia đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa 
thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp, không nhận được chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Thưa Đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này 


đên tôi tăm khác, hay đi từ hắc ám này đên hắc ám 
khác, hay từ vêt máu đỏ này đên vêt máu đỏ khác. 


VUA PASENADI 121 


Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong bóng 
tối, hướng đến bóng tối. 


5) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đến ánh sáng? 


Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la, hay g1a đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác, 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa 
thân tê liệt. Người ây không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, không nhận được chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ây thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Thưa Đại vương, ví như một người từ đất leo lên 


kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa 
leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lâu. 


VUA PASENADI 272 


Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong bóng 
tôi hướng đên ánh sáng. 


6) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ánh sáng hướng đến bóng tối? 


Ở đây, thưa Đại vương, có số người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
nhiễu tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, 
dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy 
lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, Xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn 
đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ lầu leo xuống 
thân voi, hay từ thân voi leo xuông lưng ngựa, hay 
từ lưng ngựa leo xuống. chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu 
leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. 


VUA PASENADI 123 


Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng hướng đên bóng tôi. 


7) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ảnh sảng hướng đên ánh sáng ? 


Ở đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ năm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, 
ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, người ây khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ chiếc kiệu này 
bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước 
qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua 
thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. 


VUA PASENADI 124 


Thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng, hướng đên ánh sáng. 


8) Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, 
hiện diện trong đời. 


9) Thưa Đại Vương Đại vương, người nghèo đói bất 
tín và xan tham: 


Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, thiếu lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác; 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Sanh địa ngục hãi hùng. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Và hướng đến bóng tối. 


10) Đại vương, người nghèo đói 
Có tín, không xan tham, 


VUA PASENADI 125 


Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tu học hạnh thăng bằng; 
Không ngăn sự bố thứ, 
Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Nhưng hướng đến ánh sáng. 


11) Đại vương, người hào phú, 
Bất tín và xan tham, 

Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, không lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người XI. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 


VUA PASENADI 126 


Phải sanh vào địa ngục. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến bóng tối. 


12) Đại vương, người hào phú, 
Có tín, không xan tham, 
Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn. 
Đứng dậy và chào đốn, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tụ học hạnh hòa bình, 
Không ngăn sự bố thứ, 
Cơm nước cho người XIH. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến ánh sáng. 


Tổ Mẫu - 7ơng L 216 


1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


VUA PASENADI 127 


2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


Đại vương đi từ đầu lại, giữa trưa như thế này? 


3) - Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già 
nua, tuôi tác, đã đên tuôi trưởng thượng, đã đạt đên 
tuôi thọ, đã mệnh chung, được 


4) 


¡. Bạch Thể Tôn, con rất ái luyễn và quý mến tổ 
mẫu. 

2. Bạch Thể Tôn, nếu con được cho một voi báu, 
hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu 
để tô mầu con khỏi chết. 

3. Bạch Thể Tôn, nếu con được cho một ngựa 
báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
ngựa bảu để tô mầu con khỏi chết. 

4. Bạch Thể Tôn, nễu con được cho một thôn làng 
tốt đẹp, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. 

s.. Bạch Thể Tôn, nếu con có thể được cho một 
quốc độ, hay để tô mâu con khỏi chết, con sẽ 
cho quốc độ để tổ mâu con khỏi chết. 


VUA PASENADI 125 


5) - Tất cả chúng sanh, thưa Đại vương, đều phải 
chết, đều kết thúc trong sự chết, đêu không vượt qua 
sự Chết. 


6) - Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: 
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong 
sự chết, đều không vượt qua sự chết." 


7) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, 
thưa Đại vương. Tât cả chúng sanh đêu phải chết, 
đêu kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt qua sự 
chết. 


Vi như, thưa Đại vương, tất cả đô gốm do người thợ 
gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả 
đô gốm ấy đêu phải bề, đêu kết thúc trong sự bế, đêu 
không vượt qua sự bề. 


Cũng vậy, thưa Đại vương, tất cả chúng sanh đều 
phải chết, đêu kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt 
qua sự chết. 


8) Mọi chúng sanh sẽ chết, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 
Nhận lãnh quả thiện ác, 
Ác nghiệp đọa, địa ngục, 


VUA PASENADI 129 


Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 
Do vậy hãy làm lành, 

Tích ly cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Làm hậu cứ cho người. 


Thế Gian — 7ơng L 218 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bát lợi, dau khó, bát an trú ? 


3) Thưa Đại vương, có ba pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bât lợi, đau khô, bât an trú. 


4) Thế nào là ba? 


1. Thưa Đại vương, tham là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. 

2. Thưa Đại vương, sân là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. 

3. Thưa Đại Vương, sỉ là pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bất lợi, đau khổ, bắt an trú. 


VUA PASENADI 130 


5) Thưa Đại vương, 


6) Tham, sân, sỉ ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngấ, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 


Cung Thuật — 7ơng I, 219 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bố thí cần phải đem cho? 
3) - Thưa Đại vương, tại chồ nào, tâm được hoan hỷ. 
4) - Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 

5) Thưa Đại vương, câu: "Chỗ nào bồ thí cần phải 
đem cho” khác với câu: "Chỗ nào cho được quả lớn 


”. Thưa Đại vương, cho người trì giớt được quả báo 
lớn. Cho người không giữ giới không được như vậy. 


VUA PASENADI 131 


Về vấn đề này, thưa Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, 
Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả lời câu 
hỏi ây như vậy. 


6) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đé-ly đến, 
không có học tập, không có huấn luyện, không có 
thực tập, không có phục vụ, rụt rè, sợ hãi, run sợ. Đại 
vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có 
ủng hộ người ấy không, và một người như vậy có lợi 
ích gì cho Đại vương không? 


7) Bạch Thế Tôn, con không ủng hộ người ấy và một 
người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 


8) Rồi một thanh niên Bà-la-môn, không có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa (thương gia) đến... Rồi 
một thanh niên Sudda (Thủ-đà: cùng đinh) đến, 
không có học tập...,... và một người như vậy không 
có lợi ích gì cho con cả. 


9) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đé-ly đến, 
có học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục vụ, 
không rụt rè, không sợ hãi, không run sợ. Đại vương 
có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ 


VUA PASENADI 132 


người ấy không, và một người như vậy có lợi ích gì 
cho Đại vương không? 


10) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


11) Rồi một thanh niên Bà-la-môn đến, có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa đến... Rồi một thanh niên 
Sudda đến có học tập và một người như vậy có ích 
lợi gì cho Đại vương không? 


12) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


13) Cũng vậy, thưa Đại vương, dâu cho một người 
có xuất gia từ một gia đinh nào, từ bỏ gia đình, sông 
không øia đình, vị đy đoạn trừ năm chỉ và hội ẩu năm 
chỉ. Bồ thí cho một người như vậy có quả báo lớn. 


14) Thế nào là năm chỉ được đoạn trừ? 


được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, hôn 
thụy miên được đoạn trừ, trạo hối được đoạn 
trừ, được đoạn trừ. Năm chi này được đoạn trừ. 
15) Thể nào là năm chỉ được hội ấú? 

Vô học giới uấn được hội đủ, vô học định uấn được 
hội đủ, vô học tuệ uấn được hội đủ, vô học 


VUA PASENADI 133 


uân được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến uân được 


hội đu. Năm chì này được hội đủ. 


16) Chính một người như vậy, năm chi được đoạn 
trừ, năm chi được hội đủ, bô thí cho người như vậy 
được quả báo lớn. 


17) Thế Tôn nói như vậy. Rồi bậc Đạo Sư lại nói 
thêm: 


Vị vua đang lâm chiến, 

Sẽ giữ lại thanh miên, 
Cung thuật được thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyển chọn, 
Theo tiêu chuẩn thọ sanh. 


Cũng vậy, người có trí, 
Kính lễ bác hạ sanh, 

Bậc này sống Thánh hạnh, 
Nhân nhục và hiện hòa. 
Hãy làm cốc thoải mái 
Dựng nhà cho đa văn, 
Rừng khô làm bề nước, 
Hiểm trở, mở đường đi. 


Với tâm tư thanh tịnh, 
Hãy cho kẻ trực tâm, 


VUA PASENADI 134 


Cho đô ăn, đồ uống, 

Cho vải mặc, trú xá. 

Như mây giông gầẩm thét, 
Chóp sáng trăm đầu mây, 
Nước mưa ào ào xuống, 
Tràn đây đất thấp cao. 


Cũng vậy, bậc thiện tín, 
Đa văn, trữ đồ ăn, 

Thỏa mãn kẻ khất sĩ. 

Kẻ trí tâm hoan hỷ, 
Phân phát vật ăn uống, 
Nói “Cho, hãy đem cho ”. 
Như vậy, la, gầm, thớt, 
Mưa móc như thần mưa, 
Các công đức 1o lớn, 

Do bồ thí mang lại, 
Đem mưa đn, ưa móc, 
Trên những người bố thí. 


Ví Dụ Hòn Núi — 7ơng I, 223 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại? 


VUA PASENADI 135 


3) Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự 
việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát-đễ-ly 
đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương 
quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an 
toàn quốc độ, và sông chinh phục cả vùng đất đai 
rộng lớn. 


4) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
nếu có người đến với Đại vương từ phương : 
một người thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Đại 
vương và thưa: "âu Đại vương, mong Đại vương 
được biết, con từ phương Đông lại và có thấy tại đấy 
một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và 
chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Đại vương, 
Đại vương hãy làm những øì cần phải làm". 


5) Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một 
người thứ ba đến từ phương Rồi một người thứ 
tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người 
ây đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong 
Đại vương được biết, con từ phương Nam lại và có 
thấy tại đây một ngọn núi cao như hư không, đang di 
chuyền và chả đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. 
Tâu Đại vương, Đại vương hãy làm những gì cần 
phải làm". Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bồ 
lớn khởi lên cho Đại vương, sự diệt tận nhân loại thật 


VUA PASENADI 136 


khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, 
thời Đại vương có thê làm được những gì? 


6) Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bồ lớn khởi 
lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái 
sanh làm người thật khó khăn, rhời con có thể làm 
được những gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn 
chánh làm các hạnh lành, làm các công đực! 


7) - Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta 
cáo cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết 
đang tiến đến chỉnh phục Đại vương. Khi Đại vương 
bị già chết chinh phục, Đại vương có thể làm được 
gì? 


8) - Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, 
thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng 
pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức! 


9) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh 
với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sông chinh phục cả vùng 
đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với tượng binh. 
Bạch Thế Tôn, 


VUA PASENADI 137 


10) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh 
với vương quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một 
vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với mã 
binh... với xa binh...,với bộ binh. Bạch Thế Tôn, các 
trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, 
một điềm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già 
chết chinh phục. 


11) Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những 
Đại thần ứinh luyện về thân chú. Các vị này có thê 
với thân chú, phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng 
bạch Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem 
lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ây một 
khi bị già chết chinh phục. 


12) Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiễu 
SỐ vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay 
những lầu thượng, và với sô vàng ây chúng con có 
thể phá tan quân địch tân công tài chánh. Nhưng bạch 
Thể Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một 
hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ây một 
khi bị già chết chinh phục. 


13) Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết ch¡nh phục, 
thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng 


VUA PASENADI 135 


pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức! 


14) - Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Khi Đại vương bị già chết 
chinh phục, Đại vương có thể làm được gì, ngoại trừ 
sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh 
lành, làm các công đức! 


15) Thế Tôn nói như vậy.., và bậc Đạo Sư nói thêm: 


Như núi đá rộng lớn, 
Dựng đứng lên hư không, 
Tiến tới trần xung quanh, 
Áp đè cả bốn phía. 

Cũng vớ, gi và chế 

Di chuyển đến hữu tình, 
Giai cấp Sát-đế-Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thuú-đà, Chiên-đả-la 

Kẻ đồ rác, đổ phân, 
Không một ai thoát khỏi, 
Tắt cả bị chinh phục. 

Ở đây không tượng bình, 
Không xa binh, bộ binh, 
Không trận chiến chú thuát, 
Không trận chiến tài sản 
Có thể giúp chiến thắng, 


VUA PASENADI 139 


Chống với già, với chết. 


Do vậy người hiển trí, 
Thấy rõ phần fự lợi, 


Đời này được tán thán, 
Đời sau, hưởng phước trời. 


VUA PASENADI 140 


8 — Kinh ÁISANH-— 87 Trung II, 591 


KINH ÁI SANH 
(Piyajatika suttam) 


- Bài kinh số 87 — Trung II, 591 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bây giờ con một của 
một gia chủ, khả ái, đắng thương, bị mệnh chung. 
Sau khi nó chết, (người cha) không còn muôn làm 
việc, không còn muôn ăn uống, luôn luôn đi đến 
nghĩa địa, người ấy than khóc: “Con ở đâu, đứa con 
một của ta? Con ở đáu, đứa con một của ta?” 


Rồi người gia chủ â Ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với người g1a chủ đang ngôi một bên: 


— Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an trú 
tự tâm ông, có phải các căn của Ông đổi khác? 


— Bạch Thê Tôn, sao các căn của con có thê đôi 
khác được? Bạch Thê Tôn, đứa con một khả áI, đắng 


VUA PASENADI 141 


thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết 
(con) không còn muốn làm việc, con không còn 
muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than 
khóc: "Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, 
đứa con một của ta?” 


— Sự thật là như vậy, này G1a chủ, vì răng, này 
Gia chủ, sâu, bi, khô, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi áI. 


— Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy: "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái?" Vì rằng, bạch Thế Tôn hỷ lạc 
(anandasomanassa) do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ảI. 


Rồi người gia chủ, không hoan hý lời Thế Tôn 
dạy, chông báng lại, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi 
đồ nhứt lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia 
chủ kia, đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến 
nói với những người ấy như sau: 


— Này Quý vị, ở đây tôi đi đến Sa- môn Gofama, 
sau khi đến, đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống 
một bên. Này Quý vị, Sa-môn Gotama nói với tôi 
đang ngôi một bên: 


VUA PASENADI 142 


— "Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an 
trú tự tâm ông. Có phải các căn của Ông đổi khác?" 
Này Quý vị, được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn 
Gotama: 


— "Bạch Thế Tôn sao các căn của con có thê đôi 
khác được. Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng 
thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con 
không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn 
uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: 
"Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con 
một của ta?" 


— Sự thật là như vậy, này Gia chủ. Vì răng, này 
Ga chủ, sâu, bi, khô, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi áI”". 


— "Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy! "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Vì rằng bạch Thế Tôn, hý lạc do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". Này Quý vị, không hoan 
hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống báng lại, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


— Sự thật là như vậy, này Gia Chủ! Sự thật là 


như vậy này Gia chủ! Này Gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, 
hiện hữu từ nơi ái. 


VUA PASENADI 143 


Rồi người gia chủ suy nghĩ: "Có sự đồng ý giữa 
ta và những người đánh bạc, " rồi bỏ đi. Và cuộc đối 
thoại ấy dân dần được truyền đi và truyền đến trong 
nội cung. Rồi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng 
hậu Mallika: 


— Này Maillika, đây là lời Sa-môn Gotama nói 
với các người ây: "Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh 
ra, hiện hữu từ nơi á1". 


— Tâu Đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy, 
thì sự việc là như vậy. 


— Điều øì Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng 
nói theo. Vì Mallika quá hoan hỷ với Sa-môn 
Gotama. Vì vị Đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá 
hoan hỷ với vị Đạo sư nên nói: "Sự thật là vậy, thưa 
Đạo sư! Sự thật là như vậy, thưa Đạo sư”. Cũng vậy, 
này Mallika, điều gì Sa-môn Gotama nói, Hoàng hậu 
quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama nên đã nói: "Nếu 
Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy”. Hãy đi 
đi, Mallika, hãy đi đi! 


Rồi hoàng hậu Mallika cho gọi Bà-la-môn 
Nalijangha và nói: 


__ — Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, nhân danh ta cúi đâu đảnh lẽ chân Thê Tôn, hỏi 


VUA PASENADI 144 


có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, 
và thưa: "Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallika cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, 
ít não, khinh an, khí lực sung mãn lạc trú không, và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Và nếu Thế Tôn trả lời Ông như thế 
nào, hãy khéo năm giữ và nói lại với ta. Vì các Như 
Lai không nói phản lại sự thật. 


— Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 


Bà-lamôn Nalijangha vâng đáp hoàng hậu 
Mallika, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, Và sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Nalijangha Bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Mallika cúi 
đầu đảnh lễ chân Sa-môn Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: "Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi á1"? 


— Thật sự là như vậy, này Bà-la-môn. Thật sự là 
như vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, sâu, bị, 


VUA PASENADI 145 


khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI. 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp 
môn này, cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, bà 
mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta 
mệnh chung, 

đi từ đường này qua đường khác, từ ngã 
tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: "Người 
có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu 
không 2”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do 
pháp môn này, cần phải được hiểu là sâu, bi, khổ, ưu 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn bà mệnh chunơ... (nhự 
trên).... nơwưởi anh mệnh chunơ, người chỉ mệnh 


chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người chồng mệnh chung. Từ khi người 
chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tw đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy chông tôi đâu không? Người 
có thấy chồng tôi đâu không?". Này Bà-la-môn, đây 
là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được 


VUA PASENADI 146 


hiệu là sâu, bị, khô, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nƠI áI. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ 
khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có 
thấy mẹ tôi đâu không ?". Này Bà-la-môn, đây là một 
pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là 
sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn ông mệnh chung... 
(như trên)... người anh mệnh chung, người chị mệnh 
chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người vợ mệnh chung. Tự khi người vợ 
mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuông, 
tâm tr hồn loạn, đi từ đường này qua đường khác, ẩi 
từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: 
"Người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ 
tôi đâu không?”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp 
môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, 
khổ, ưu, não đo ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa chính tại thành 


VUA PASENADI 147 


Savafthi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình 
bà COH. Những người bà con ấy của người đản bà 
muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa 
chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. 
Người đàn bà ấy không chịu. Rồi người đàn bà ấy 
HÓI VỚI chồng mình: "Này Hiên phu, những người bà 
con này muôn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và 
muôn gả cho một € hủ nh đàn ông khác. Nhưng tôi 
không muốn như vậy. ' Rồi người. ấy chặt người đàn 
bà ấy làm hai, rồi tự vận, nghĩ răng: "Hai chúng ta 
sẽ gặp nhau trong đời sau”. Này Bà-la-môn, do pháp 
môn này cân phải được hiểu răng sâu, bi, khổ, ưu, 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoàng hậu 
Mallika, sau khi đến, kế lại cho hoàng hậu Mallika 
toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu 
Mallika đi đến vua Pasenadi nước Kosala, và thưa: 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có thương 
không? 

— Phải, này Mallika, ta thương công chúa VaJ1r1. 


— Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho công chúa 


VUA PASENADI 145 


Valjiri của Đại vương. Đại vương có khởi lên sâu, bị, 
khô, ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có sự biến dịch, đổi khác 
xảy đến cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự 
thay đổi đến đời sống của ta, làm sao không khởi lên 
nơi ta, sầu, bi, khổ, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình nảy, tâu Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sầu, bị, khổ, ưu, não do 
ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI". 


=®>Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nữ 
„ Đại vương có thương yêu 


không? 


— Này Mallika, ta có thương yêu nữ Sát-đế-ly 
Vasabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho nữ Sát-đề- 
ly Vasabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, 
não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 


khác xảy đên cho nữ Sát Đên Ly Vasabha, thì sẽ có 
một sự đôi khác xảy đên cho đời sông của ta, làm sao 


VUA PASENADI 149 


không khởi lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


®Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
,„ Đại vương có 
thương quý không? 


— Này Mallika, ta có thương quý tướng quân 
Vidudabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đổi khác xây đến cho tướng 
quân Vidudabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho tướng quân Vidudabha thì sẽ có sự 
đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao 
không khởi lên nơi ta, sầu, bị, khổ, ưu não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái”. 


VUA PASENADI 150 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương thiếp không? 


— Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoàng 
hậu. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho thiệp, Đại 
vương có khởi lên sâu, bị, khô, ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho Hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi 
khác xảy đến cho mạng sông của ta, làm sao không 
khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương 
Kosala không? 


— Phải, này Mallika, ta thương yêu dân chúng 
Kasi và Kosala. Này Mallika, nhờ sức mạnh của họ, 
chúng ta mới có được gỗ chiên-đàn từ nước Kasi và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp. 


VUA PASENADI 151 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho dân chúng 
Kasi và Kosala, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, 
ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch đổi khác 
xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ 
có một sự đôi khác xây đến cho mạng sống của fa, 
làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


— Thật vi diệu thay, này Mallika! Thật hy hữu 
thay, này Mallika! Thế Tôn đã thê nhập nhờ trí tuệ, 
đã thấy nhờ trí tuệ. Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn 
tây trần. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala 


sau đây: "Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh 
lễ Thế Tôn... (như trên)... Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác! ". 


VUA PASENADI 152 


VUA PASENADI 


9 Đầu cúi rạp xuống - Kinh KOSALÀ - 
Tăng LV, 327 


KOSALÀ -— Tăng IV, 327 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua 
Pasenadi nước Kosala, từ một trận chiến trở về, 
thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến khu vườn. Xa cho đến đất có thê 
đi xe được, vua đi xe, rồi xuống xe đi bộ và vào khu 
VƯỜn. 


2. Lúc bây giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh 
hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi 
đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ- 
kheo: 


- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trú ở đâu? Thưa các Tôn giả, 
chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 

Tâu Đại vương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. 
Ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, 
đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên, đẳng hăng, rồi 
gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại Vương. 


VUA PASENADI 154 


Rồi vua Pasenadi nước Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá 
cửa đóng â ấy, đi đến không có tiếng động không có 
hấp tấp, bước vào mái hiên, đăng hắng, rồi gõ vào 
then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua PasenadI, nước 
Kosalàđi vào tịnh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân 
Thế Tôn, miệng hôn chân Thể Tôn, lấy tay xoa bóp, 
và nói lên tên mình: 


- Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 
Bạch Thê Tôn, con là vua PasenadIi nước Kosalà. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập 
Thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp 
tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là 
vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa 
số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh; vì 
con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những 


VUA PASENADI 155 


cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính 
mộ đôi với Thê Tôn. 


5. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện 
giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện 
giới; Bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, 
mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy 
và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


6. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị 
sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng 
cao nguyên hẻo lánh xa văng. Bạch Thế Tôn, vì rằng 
Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các 
Trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa 
văng: Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối 
với Thế Tôn. 


7. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với 
bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng 
nào cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... 
lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


VUA PASENADI 156 


8. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế tôn là vị đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng 
ở đời. Vì răng, Bạch Thế tôn, Thế Tôn là vị đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô 
thượng ở đời; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính 
mộ với Thế Tôn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào 
thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tầm trí, 
ví như câu chuyện vê ít dục, cầu chuyện về biết đủ, 
câu chuyện về viên ly, câu chuyện về không tụ hội, 
câu chuyện vệ tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, 
câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, cầu chuyện 
về giải thoát, câu chuyện về giải thoát về tri kiến, các 
câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Vì răng bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào 
thuộc hướng thượng... có được không phí sức; bạch 
Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế 
Tôn. 


10. Lại nữa, bạch thế tôn, Thế Tôn đối với bốn 
Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn 


VUA PASENADI . 


đối với bồn Thiên... có lòng không phí sức; bạch Thế 
Tôn, vì con thây... lòng kính mộ đôi với Thê Tôn. 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại 
nhiều đời với các nét đại cương vá các chỉ tiết. Vì 
răng bạch thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá 
khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời sống 
với các nét đại cương và các chi tiết; bạch Thế Tôn, 
vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân...đều do hạnh nghiệp của họ 
(xem Trường Bộ kinh tập L, trang 82). Bạch Thể Tôn, 
vì rằng Thế Tôn với thiên thanh nhãn tịnh siêu nhân, 
vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Vì răng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do 
đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vì con thấy ý nghĩa lợi 
ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức 
như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


VUA PASENADI 155 


14. Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con 
có nhiêu công tác, có nhiêu công việc phải làm. 


- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasanadi nước Kosalà, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lê 'Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài 
TÔI ra đi. 


VUA PASENADI 159 


